THIÊN ĐỊNH SÁNG SUỐT THỰC TIỀN 
Venerable Mahasi Sayadaw 
Dịch Việt : Mỹ Thanh 


Mục Lục 

. Lời nói đầu 

. Bước chuẩn bị 

. Thực tập căn bản bài 

. Thực tập căn bản bài II 

. Thực tập căn bản bài HII 

. Sự tiên bộ về trầm ngâm, suy ngẫm 
. Thực tập căn bản bài IV 

. lóm Lược 


® ¬\) ©@ Cà Ð> C2 l 


Lời nói đầu 

Lẽ thật là không ai muôn đau khổ và mọi 
người đều tìm kiêm hạnh phúc. Trong thế 
giới của chúng fa, con người cô gắng làm 
mọi cách để phòng ngừa và làm giảm đau 
khô, đồng thời hưởng thụ hạnh phúc. Tuy 
nhiên, tât cả cô găng của con người đều chỉ 


9) 


hướng về phúc lợi của thân và về mặt vật 
chất. Hạnh phúc, thật ra, bị điều kiện hoá 
bởi thái độ của tâm thức, và chỉ có vải người 
thật sự nghĩ đến việc phát triển khía cạnh 
tâm thức, và lại rất ít người lại chịu thực tập 
thiền định một cách miên mật. 


Đề minh hoạ điểm nây, có lẽ chúng ta nên 
để ý đến những thói quen thường ngảy như 
làm vệ sinh thân thê, sự theo đuôi không 
ngừng về thức ăn, quân áo, chỗ ở, và sự tiễn 
bộ vê mặt kỹ thuật thật là to lớn, hầu đề 
nâng cao đời sống vật chất ở mức căn bản, 
cải thiện cách thức chuyên chở và truyền 
thông tin tức, để phòng ngừa, chữa trị những 
ôm đau, bệnh tật. Thông thường tÂt cả 
những cô găng nây chỉ để chăm sóc và nuôi 
dưỡng thân thê. Phải công nhận răng những 
VIỆC nây rất cân thiết. Tuy nhiên, những cô 
øăng của con NBƯỜI Và Sự tiễn bộ không làm 
øiảm thiểu hoặc nhỗ bỏ được sốc rễ đau khổ 
của già và bệnh, sự bất hạnh trong øg1a đình, 


3 


nỗi lo lắng về mặt kinh tế ; tóm lại, không 
thể nhố bỏ tận gốc rễ của sự bất mãn hay 
những ham muốn. Đau khô về mặt nây 
không thể bị khắc phục bởi những phương 
thức thiên về vật chât; chúng chỉ có thê bị 
khắc phục bởi một tâm thức thiền và sự phát 
triển về mặt tâm linh. 


Kế đó, cần biết rõ con đường đúng đắn để 
thực tập, ôn định và thanh tịnh hoá tâm thức. 
Con đường đúng đắn nây được nhắc đến 
trong Kinh Maha Satipatthana (Đại Tập 
Kinh), một bài giảng nỗi tiếng của đức Phật, 
cách đây đã trên 2.500 năm. Đức Phật tuyên 
bố như sau : 


« Đây là con đường duy nhất để thanh tịnh 
hoá con người, để khắc phục buôn phiên, 
than vãn, để diệt trừ niêm đau và nỗi sầu 
khổ, để đạt đến con đường chân chính, đạt 
đến nibbãna (Niết Bản), đó là bỗn nên tảng 
của chính niệm. (Tứ Niệm Xứ) » 


4 


Bồn nên tảng của chính niệm là (l) sự suy 
ngầm về thân, , (2) Sự suy ngầm về cảm giác, 
(3) sự suy ngẫm về tâm thức, và (4) sự suy 
ngầm về đối tượng của tâm thức. 


Hiến nhiên, những người đi tìm hạnh phúc 
có thể đi theo con đường nây, với mục đích 
là gột rửa những nhiễm ô của tâm thức, 
những nguyên nhân đã tạo nên đau khổ. 


Nêu một người được hỏi, anh ta có mong 
muôn khắc phục được nỗi phiền muộn và 
sầu não không, tất nhiên anh ta sẽ nói, « 
Vâng, tôi muốn. » Kế đó, anh ta có thể sẽ 
nói, cần phải thực tập Tứ Niệm Xứ. 


Nếu một người được hỏi, nêu anh ta muỗn 
diệt trừ nỗi đau và phiên muộn, anh ta sẽ 
không ngân ngại mà trả lời một cách khắng 
định. Kế đó, anh ta nói, cần thực tập bốn 
niệm xứ. 


5 


Nếu một người được hỏi nêu anh ta muôn ổi 
trên chính đạo, để đạt niễt-bàn, một trạng 
thái hoàn toàn xa rời khỏi già, hư hoại và 
chết, và xa rời tất cả đau khổ, anh ta chắc 
chắn sẽ trả lời một khách quả quyết rắng anh 
ta đồng ý, Kế đó, có thể nói, nên thực tập 
bốn niệm xứ. 

Làm thế nào đề một người thực tập bỗn nên 
tảng của chính niệm ? Trong kinh Mahaã 
SatIpatthana Sutta ( Đại Tập Kinh), đức Phật 
đã nói, « Hãy thực tập suy ngâm về thân, 
suy ngẫm về cảm giác, tâm thức và đôi 
tượng của tâm thức. » Nếu không có sự chỉ 
dẫn từ một vị thầy có đủ tư cách, thì thật 
không phải dễ cho một người bình thường 
thực tập những suy ngẫm nây một cách có 
hệ thống, để có thể tiên bộ, phát triển sự chú 
tâm và sự sáng suốt của chính niệm. 


Chính bản thân tôi đã từng chịu đựng sự 
thực tập miền mật về thiên satipatthana (bôn 


6 


niệm xứ), dưới sự chỉ dẫn riêng của Thây 
Mingun Jetavan Sayadaw ở Thaton, tôi đã 
từng truyền đạt cách thức thiền nây từ năm 
1938 với sự chỉ dẫn riêng, cũng như đã ghi 
lại trong sách, trong các bài giảng cho cả 
ngàn du sĩ (yogis). Để chìu theo những yêu 
cầu của những nhóm người trước đó, đã 
từng học tập với tôi, tôi viết bảng luận 
thuyết về Vipassana và thiền định sâu sắc, 
trong hai bộ sách. Luận thuyết đã hoàn tât 
vào năm 1994, và đã được xuất bản bảy lần. 
Trong tất cả các chương, trừ Chương V, 
những bài bình luận, thảo luận có sự tham 
khảo của các bảng kinh Pali, với những lời 
dẫn giải, chú giải. Trong Chương V, tôi 
chọn cách viết trong một ngôn ngữ bình 
thường, dễ hiểu cho học trò, chỉ dẫn làm thế 
nào để họ có thể bắt đầu thực tập, và tiễn 
hành ra sao, từng bước một, ghi chú rõ ràng 
những điểm đặc biệt nồi bật, cùng với những 


7 


lời giảng trong Visuddhimagsa (Thanh 
Tịnh Đạo) và những bài kinh khác. 


Quyền sách hiện nay là quyên đã được dịch 
sang Anh ngữ với Chương 5 đã nói ở trên. 
Mười bốn trang đâu của quyền sách chính 
bằng tiêng Miến Điện đã được U Pe Thin, 
dịch sang Anh ngữ từ năm 1954, là một học 
trò lâu năm của tôi, ông ta đã dịch quyền 
sách sang tiếng. Anh vì phúc lợi của những 
NgƯỜI ngoại quốc đến thiên viện của chúng 
tôi để thực tập. Từ trang lŠ tới trang 5Ì của 
bảng gốc đã được Myanaung U Tin, một học 
trò của tôi dịch sang Anh ngữ, theo lời yêu 
cu của Thầy Venerable Nyanaponika 
Mahaãthera. Thật là ngẫu nhiên, Thiên viện 
của chúng tôi có một khu gọi là Thathana 
Yeiktha, diện tích đất gần hai mươi bốn 
mẫu, với trên năm mươi toà nhà dành cho 
các thiên sư và các du sĩ (yogis), tu sĩ, cũng 
như các cư sĩ nam và nữ. 


8 


Thây Nyanaponika Mahãthera đã đúc kết 
bản dịch nây sau khi đã ghi lại những ý kiến 
1á trị. Bản dịch của U Pe Thịn đã được Cô 
Mary McCollum, một nữ cư sĩ người Mỹ 
hiệu đính và cải thiện đúng cách. Cô đã thực 
tập thiên satipatthãna dưới sự hướng dẫn của 
ông AnagarIka Munindra ở Burmese Vihara, 
Bodh-Gaya, Bihar, Ấn độ. Ông Anagarika 
Munindra đã từng sinh hoạt với chúng tôi 
trong một thời gian dài. Ông ta đã gửi đến 
chúng tôi bản hiệu đính của cô, nhờ chúng 
tôi đọc kỹ và chấp thuận. Sau khi hoàn tất, 
quyền sách ây được gửi đến Thây 
Nyanaponika Mahãthera. Và như vậy, quyền 
sách nây đây, là sự đóng góp và tích luỹ của 
hai bản dịch trước đó, cộng với lời ngõ của 
tÔI. 

Chương V của bản luận thuyết băng tiếng 
Miễn Điện, như đã nói ở trên, được viết 
băng một ngôn ngữ bình thường. Tôi cũng 
muốn nhắc răng trong những từ ngữ có tính 


9 


chất học thuyết trong sách nây, tôi đã không 
sử dụng những từ Pall, mà là giải thích 
tường tận về « việc phát triển sự sảng SuỐt », 
được dịch tử bài luận thuyết bằng tiếng Pali 
của tôi, đã được thây Nyanaponika 
Mahãthera dịch sang Anh ngữ. Quyền sách 
của ông, « Trọng tâm của Thiên phật giáo », 
là một kho tàng vô giá về tài liệu cũng như 
những chỉ dẫn quan trọng về Thiên định. 

Tóm lại, tôi muôn nói (1) tôi rất cảm kích sự 
ø1úp đỡ của mọi người trong việc dịch sách 
và hiệu đính, cũng như những người chịu 
trách nhiệm xuất bản quyền sách nây, (2) để 
thúc đây các bạn đọc đừng dừng lại ở sự 
hiểu biết lý luận, mà phải áp dụng cái hiểu 
biết đó trong sự thực tập có hệ thống và 
miên mẫn, và (3) tôi muôn nói lên nguyện 
vọng chân thành ước muỗn các vị đạt được 
sự sáng suốt một cách nhanh chong vả 
hưởng được những ích lợi thiết thực đã được 


10 


đức Phật nói đến trong lời nói đâu của 
Satipatthana Sutta (Đại Tập Kinh). 
Bhaddanta Sobhana (1gga Mahapandiia) 
Mahasi Sayadaw 

(@cfober lst, 1970 

'Thathana Yeiktha 

1ó, Hermitage Road, 

Rangoon, Burma 


Bước chuân bị 


Nếu anh thật lòng mong muốn phát triển sự 
thiên định và đạt sáng suốt trong đời hiện 
tại, anh phải thực tập, từ bỏ hết những Ý 
nghĩ và hành động có liên quan đến cuộc 
đời. Hành động nây là một cách để thanh 
tịnh hoá hạnh kiểm, bước đầu quan trọng để 
tiễn đến sự phát triển thiền định một cách 
đúng đắn. Anh phải gìn giữ giới luật của 
người cư SĨ tại gia, (hoặc tu sĩ, tuy vào 
trường hợp), giới luật giúp cho anh có cái 


II 


nhìn sáng suốt. Đối với những cư sĩ, những 
giới luật bao gồm Bát giới mà các phật tử 
thuân thành thường tham dự vào ngày trai 
giới (uposatha), và trong những lúc thiên 
định l. Một giới luật nữa đó là không được 
nói bài xích, diễu cợt, hoặc có ác ý đối với 
những người đang đạt đến trạng thái bất khả 
xâm phạm (states of sanctIty.2). Nếu anh đã 
lỡ phạm sai lầm nây, anh nên đến trước 
người ấy để xin lỗi, và gửi lời xin lỗi đến họ 
qua vị thiền sư của anh. Trong quá khứ, nễu 
như anh đã có nói những lời xúc phạm đến 
một vị đáng kính, và bây gl1ờ người đã 
không còn nữa, hoặc đã chết, anh cũng nên 
tỏ rõ lỗi nầy và nhờ vị thiên sư giúp đỡ hoặc 
anh có thê duyệt xét lại nội tâm của minh. 

Các vị thầy phật giáo xưa kia thường hay 
khuyên chúng ta nên giao phó chính bản 
thân mình cho đức Phật, vị đã giác ngộ, 
trong khi thực tập thiên định, anh có thể sẽ 
bị sửng sốt khi nhận thây tâm thức của anh 


12 


không hoàn thiện hoặc có những ảo ảnh 
đáng sợ trong khi thiền định. Lúc nây, anh 
hãy nương theo sự chỉ dẫn của vị thiền sư, 
bởi vì chỉ có thầy mới có thể nói rõ với anh 
việc anh cần làm khi thiền định và cho anh 
lời khuyên thích hợp nhất. Có rất nhiều lợi 
ích khi đặt hắn niềm tin vào bậc Ølác nĐỘ, 
đức Phật, và thực tập dưới sự chỉ dẫn của 
một vị thầy. Mục đích của sự thực tập là lợi 
ích cao tột để buông bỏ tham, giận vả si mê, 
chúng là những gôc rễ của xâu ác và đau 
khổ. Sự thực tập miên mật trong quá trình 
đạt sáng suốt cân được hoàn thành một cách 
mỹ mãn. Cách thực tập thiền định dựa trên 
căn bản của chính niệm (satipatthana), đã 
được các chư Phật và thánh chúng thực tập 
và thành công. Các vị cũng nên mừng vì đã 
cơ hội đề thực tập giống như vậy. 

Lúc nây cũng là lúc quan trọng đề anh có thể 
bắt đầu sự thực tập của mình, dù ngắn n8ỦI, 
dựa vào « bốn sự bảo hộ » mà bậc ølác ngỘ, 


13 


đức Phật, đã ban tặng cho anh đề suy ngẫm. 
Việc nây rất tốt cho phúc lạc tính thần của 
anh. Những chủ thể của bốn suy ngẫm bảo 
hộ là : đức Phật, lòng từ bị, sự chán ghét 
thân thể, và sự chết. Đầu tiên, hãy dâng bản 
thân anh cho đức Phật bằng cách biết đánh 
giá chín phẩm chất tốt lành nhất như sau : 


Thật vậy, đức Phật là một vị thánh thiện, 
hoàn toàn giác ngộ, hoàn hảo trong sự hiểu 
biết và hạnh kiểm, một người phúc lạc, nồi 
tiếng, một vị lãnh đạo không ai sánh băng, 
bậc đạo sư của trời và người, bậc tỉnh thức, 
giác ngộ. 

Điều hai, hãy suy ngẫm và ban phát lòng từ 
bi của anh đến các chúng sinh, và hãy xem 
anh vả các chúng sinh ấy là một, không phân 
biệt, như vậy : Nguyện sao cho tôi thoát 
khỏi hận thù, bệnh hoạn và muộn phiên. 
Cũng như tôi, nguyện cho cha mẹ, thầy cô, 
những chúng sanh thân thuộc, xa lạ và 


14 


không quen biết, được xa lìa sự thù hẳn, 
bệnh hoạn và phiên muộn. Nguyện cho họ 
thoát khỏi đau khô. 


Điêu ba, suy ngẫm về tính chất tự nhiên ô uế 
của thân thể, sẽ giúp cho anh giảm đi sự 
bám víu không tốt lành mà đa số mọi người 
đều nuông chìu, tham đắm. Suy ngẫm về 
những thứ bất tịnh, như bao tử, ruột non ruột 
già, đàm, mủ, máu3. Luôn suy ngẫm về 
những thứ bất tịnh nây sẽ làm giảm đi sự 
yêu mên bám víu vào thân thể. 


Sự bảo hộ thứ tư về mặt lợi ích tinh thân là 
suy ngẫm về hiện tượng của cái chết gân kê. 
Các bái giảng phật giáo. nhắn mạnh răng đời 
sông là không chắc chắn, nhưng sự chết là 
một điêu chắc chăn ; cuộc sống quý giá 
nhưng sự chết thì hiển nhiên. Mục đích của 
sự sông là sự chết. Có sanh, bệnh, khô, . ĐIả, 
và rôi chết. Tất cả những khái niệm nây là 
quá trình của sự hiện hữu. 


15 


Đề bắt đầu thực tập, hãy ngôi thắng theo tư 
thế kiết già. Anh sẽ cảm thây thoải mái hơn 
nếu hai chân không khoá vào nhau nhưng 
đặt bằng trên sàn, đôi chân không chận lên 
nhau. Nếu anh thấy ngôi trên sàn không 
thoải mái khi thiền định, thì anh có thể tìm 
một cách ngôi khác sao cho thoải mái. Bây 
giờ bắt đầu với mỗi bài thực tập sau đây. 

Bài tập I 

Hãy giữ tâm thức (không phải cặp mắt) ở 
phân bụng. Anh sẽ biết khi nào CÓ Sự chuyền 
động của bụng lên cao hay xuống thập. Nếu 
những chuyền động nây không rõ ràng cho 
anh từ lúc bắt đầu, anh hãy để hai bàn tay 
lên bụng để cảm nhận sự lên cao, xuông 
thập của bụng. Sau một thời gian ngăn với 
sự chuyên động lên cao và hơi thở ra vào sẽ 
trở nên rõ ràng. Kế đó, hãy ghi nhớ trong 
tâm thức sự chuyền động lên cao nây, cũng 
như sự chuyển động xuống thập. Ghi nhớ 


16 


băng tâm thức môi một sự chuyên động khi 
nó xuât hiện. 


Từ sự thực tập nây, anh học được sự chuyên 
động lên xuống của bụng. Anh không lo 
lắng về hình dạng của bụng. Anh chỉ nhận 
biết cảm thọ của thân đối với lực ép khi 
bụng phông lên xẹp xuống. Như vậy, đừng 
dừng lại ở hình dạng của bụng mà hãy tiếp 
tục với việc thực tập. Đối với những người 
sơ cơ, cách nây rất hữu hiệu để phát triển 
những khả năng về sự chú ý, chủ tâm của 
tinh thân và Suy ngâm sáng suốt. Khi việc 
thực tập tiên triển, mỗi một chuyển động sẽ 
rõ ràng hơn. Khả năng biết trước mỗi bước 
kế tiếp của tiễn trình về thân cũng như tâm, 
để đạt đến trạng thái phát triển hoàn toàn về 
sáu giác quan thì cần phải có sự thiền định 
sáng suốt. Vì anh chỉ là một người sơ cơ nên 
sự chú tâm và khả năng chính niệm rất yếu, 
anh có thể sẽ thấy khó khăn khi để tâm thức 
theo dõi mỗi sự chuyền động lên xuống của 


lZ 


bụng. Thấy được sự khó khăn nây, anh có 
thể cho rằng, «Tôi không biết kềm giữ tâm 
thức theo những chuyển động. » Hãy chỉ 
nhớ đây là một quả trình học tập. Sự chuyên 
động lên xuông của bụng lúc nào cũng hiện 
diện, và như vậy, cũng không cần thiết phải 
tìm kiếm chúng. Thật ra, việc nây khá dễ đối 
với người sơ cơ khi họ chỉ cần nhớ rõ sự 
chuyên động lên xuống giản dị nây. 


Hãy tiếp tục với thực tập nây trong chính 
niệm hoàn toàn, để Ý SỰ chuyên động lên 
xuống của bụng. Đừng bao giờ lặp đi lặp lại, 
lên, xuông, và đừng nghĩ đến lên xuống là 
những chữ. Chỉ cân biết rõ quá trinh hiện tại 
với sự chuyển động lên xuống của bụng. 
Đừng đề thở quá nhanh hay quá sâu với chủ 
yếu chỉ làm cho sự chuyên động của bụng rõ 
ràng, vì cách nây sẽ làm cho mau mệt và sẽ 
phản tác dụng đôi với cách thực tập nây. 
Hãy hoàn toàn tỉnh giác với sự chuyển động 
lên và xuống như khi chúng xuất hiện trong 


18 


quá trình hít ra thở vào một cách bình 
thường. 


Bài thực tập II 


Khi anh đang theo dõi sự chuyển động của 
bụng, những hoạt động khác của tâm thức 
cũng xuất hiện giữa những chuyển động lên 
xuống nây. Các ý nghĩ hoặc những hoạt 
động tinh thần, như dự định, ý kiến, sự 
tưởng tượng thường hay xuất hiện giữa 
những ghi nhận về sự chuyên động của bụng 
khi lên cao xuống thấp. Không thê không để 
ý đến chúng. Một ghi nhận tâm thức cũng 
nên được ghi lại đúng với sự xuất hiện của 
nó. 

Nếu anh tưởng tượng một vật gì, anh phải 
biết rắng anh đang tưởng tượng việc đó và 
chi lại nơi tâm thức, tưởng tượng. Nếu anh 
chỉ đơn giản nghĩ đến một việc gi đó, thi ghi 
nhớ - suy nghĩ. Nếu anh suy ngẫm, thì ghi 
nhớ - suy ngầm. Nếu anh có ý định làm việc 


19 


øì, thì phi nhớ ý định đó. Khi tâm thức lang 
thang khỏi đôi tượng thiền định thì sự lên 
xuống nơi bụng không được tập trung, 
nhưng vẫn được ghi nhận. Nếu anh tưởng 
tượng phải đi đến một nơi nào đó, ghi nhớ là 
phải đi. Khi anh đến, cứ đến. Khi ây trong ý 
tưởng, anh gặp một người, eghI nhận gặp mặt 
người ây. Nếu anh phải nói chuyện với cô 
hay anh ấy, hãy cứ nói. Nếu anh tưởng 
tượng bản cãi với người đó, hãy bàn cãi. 
Nếu anh thấy màu sắc hay ánh sáng, chỉ cần 
eh¡i nhận là anh nhận thấy chúng. Một hình 
ảnh từ tâm thức cũng cần được chi nhận mỗi 
khi nó xuất hiện và biến mất. Sau khi nó 
biến mất thì anh hãy tiếp tục với Bài thực 
tập I, bằng cách chú tâm vào mỗi chuyên 
động của bụng khi lên cao xuống thấp. Tiến 
bước một cách cần thận, không øiãi đãi. Nếu 
anh có ý định nuốt nước miêng khi nói, thì 
hãy ghi nhận ý định â ây. Trong khi anh nuốt 
nước miếng, hãy nuốt nước miếng. Nếu anh 


20 


phải khạc nhố, hãy khạc nh. Sau đó, anh 
quay lại bài thực tập chuyên động của bụng 
lên cao, xuông thâp. 


Thí dụ anh có ý định quay cô, hãy ghi nhận 
ý định ây. Trong khi quay cô, quay cô. Khi 
anh có ÿ định làm thăng cổ thì hãy ghi nhận 
ý định ây. Trong hoạt động làm thắng cô, 
hãy cứ làm việc ây. Sự chuyền động về quay 
cô, làm thăng cô cân được làm một cách từ 
từ. Sau khi phi nhận lại nơi tâm thức của 
mỗi hoạt động nây, tiễn từng bước trong sự 
chú tâm và ghi nhận những chuyền động của 
bụng nhô lên Xẹp xuống. 


Bài thực tập IH 


Anh phải tiếp tục suy ngẫm rất lâu trong một 
tư thê, hoặc ngôi hoặc năm (thật không nên 
khuyên thiên sinh trong fư thế năm, ngoài 
trừ khi ngủ), nếu anh thường cảm thấy mệt 
mỏi, cơ thê, tay chân thường cứng ngắt. Nếu 


21 


việc nây xảy ra, chỉ cần giữ trong tâm thức 
cái cảm giác khó chịu đó ở một phân nảo 
của cơ thể, và nghiên ngẫm nó, ghi nhận sự 
mệt mỏi và căng thăng của nó. Hãy làm việc 
nây một cách tự nhiên ; nghĩa là, không 
nhanh hoặc không chậm. Những cảm giác 
nây dân dần sẽ trở nên mờ nhạt, và cuối 
cùng sẽ tự hoại diệt. Nếu một trong những 
cảm giác nây trở nên mãnh liệt, cho đến khi 
cơ thể mệt mỏi và cứng ngắt ở các đốt 
xương thì thật là rất khó chịu, anh nên thay 
đối tư thế. Tuy vậy, trước khi anh bắt đâu 
thay đổi tư thê, đừng quên ghi nhận lại nơi 
tâm thức ý định nây.. Mỗi một sự chuyên 
động cần được suy ngẫm một cách mạch lạc 
rõ ràng, với đây đủ chỉ tiết. 

Nếu anh có ý định giở tay hay chân, hãy ghi 
nhận lại nơi tâm thức ý định nầy. Trong quá 
trình giơ tay hoặc chân, chỉ việc glơ tay 
chân. Duõi tay hay chân, cứ duỗi tay chân. 
Khi anh cúi xuống, hãy cứ cúi xuông. Khi 


2/0, 


bỏ một vật gì xuống, hãy bỏ xuống. Nếu 
chân hay tay đụng nhau, thì cứ để chúng 
đụng nhau. Hãy làm tất cả những việc nây 
trong tư thế chậm rãi khoan thai. Khi anh đã 
yên vị ở một tư thê mới, hãy tiếp tục suy 
ngầm trong một tư thê khác, giữ kỹ quá trình 
đã phác thảo ở đoạn văn nây. 


Nếu có một cảm giác ngứa ngáy ở phân nào 
của cơ thể, hãy ghi nhận lại nơi tâm thức 
phân ngứa ngáy đó. Hãy làm việc nây một 
cách điêu hòa, không nhanh mà cũng không 
chậm. Khi một cảm giác ngứa ngảy biến mất 
trong sự chú tâm hoàn toản, hãy tiếp tục VỚI 
bài thực tập về øhi nhận lại sự lên cao xuống 
thập của bụng. Nếu cảm giác ngứa ngáy tiếp 
tục, và trở nên mãnh liệt và anh có ý định 
gãi chỗ ngứa đó, hãy ghi nhận lại ý định đó 
nơi tâm thức. Từ từ giơ tay lên, đông thời 
chi nhận hành động giơ tay lên, và chạm 
vào, khi tay chạm vào phân ngứa đó. Hãy 
chà nhẹ nhẹ và hoàn toàn có chính niệm về 


ĐÁ) 


sự thoa chỗ ngứa ấy. Khi cảm giác ngứa 
ngáy biến mất và anh có ý định ngừng thoa 
bóp, hãy luôn giữ chính niệm và ghi lại Ý 
định nây nơi tâm thức. Từ từ rút tay ra, đồng 
thời cũng ghi nhận hành động rút tay về. Khi 
tay trở về chỗ cũ, đụng chân. Kê đó, hãy trở 
lại theo dõi sự chuyên động của bụng. 


Nếu có một cảm giác đau đớn hoặc khó 
chịu, hãy ghi nhận phần cảm giác khó chịu 
ây băt đầu từ nơi nào của cơ thể. Hãy ghi 
nhận lại nơi tâm thức cảm giác đặc biệt khi 
nó xuất hiện, như đau đớn, mỏi, tê, xót, mệt, 
chóng mặt. Cần nhân mạnh răng sự ghi nhận 
bằng tâm thức không nên bị bắt buộc hay 
làm cho chậm lại, nhưng cân phải ghi nhận 
trong tư thê tự nhiên bình tĩnh. Cảm giác 
đau đớn có thể ngưng bặt hoặc là gia tăng. 
Đừng hoảng hốt khi nó gia táng. Hãy tiếp 
tục kiên quyết VỚI SỰ Suy ngâm. Nếu anh 
làm được, anh có thể thây cảm giác ấy tự 
dưng ngưng bặt. Nhưng sau một lúc, cảm 


24 


giác đau đớn lại gia tăng và trở nên không 
chịu nổi, anh có thể bác bỏ cảm giác đau 
đớn và tiếp tục suy ngẫm về sự chuyển động 
của bụng trôi lên xẹp xuống. 


Khi anh tiễn triển về mặt giữ gìn chính 
niệm, anh kinh nghiệm những cảm giác đau 
đớn mãnh liệt : ngột ngạt hoặc khó thở, như 
một nỗi đau từ vết đao, như bị một vật nhọn 
đâm vào, những cảm giác khó chịu như bị 
những mũi kim chích, hoặc thân thể cảm 
thây như bị các côn trùng nhỏ bò đây nĐƯỜI. 
Anh cũng có thể kinh nghiệm về sự ngứa 
ngáy, nhức nhối, hoặc lạnh lẽo dữ đội. Khi 
anh bắt đầu ngừng suy ngẫm, anh có thể 
cảm thây những cảm giác đau đớn nây 
ngưng bặt. Khi anh tiếp tục suy ngẫm anh lại 
cảm thấy những cảm giác đau đớn nây trở 
lại. Những cảm giác đau đớn không thê bị 
coi là sai lâm. Chúng không phải là sự biểu 
thị của bệnh tật, nhưng chúng là những yêu 
tố bình thường luôn hiện diện trong cơ thê, 


Đà) 


và chúng chỉ bị che lấp khi tâm thức mắc 
bận rộn với những đôi tượng dễ thây hơn. 
khi những khả năng tâm thức trở nên bén 
nhạy hơn, anh sẽ có chính niệm nhiều hơn 
về các cảm giác. Với sự phát triển đều đặn 
và suy ngẫm trong thời gian dài anh mới có 
thể khắc phục được những cảm giác nây và 
làm cho chúng bị ngưng bặt hoản toàn. Nếu 
anh tiếp tục suy ngẫm, kiên quyết với mục 
đích, anh sẽ không sao. Nêu anh bị mất can 
đảm, phân vân lưỡng lự trong việc thiên 
định và không tiếp tục thực tập trong một 
thời gian, anh có thể sẽ phải đối diện với 
những cảm giác khó chịu ấy hoài hoài mỗi 
khi anh bắt đâu quá trình suy ngẫm. Nếu anh 
tiếp tục với sự kiên định, anh chắc chắn sẽ 
khắc phục được chúng và sẽ không bao giờ 
øặp lại chúng trong những lần thiên định tới. 
Nếu anh có ý định xoay người, hãy ghi nhớ 
ý định ây. Trong khi nghiêng người, hãy ghi 
nhớ hành động nây. Khi anh suy ngẫm, đôi 


26 


lúc anh có thê thấy được cơ thể đang lắc tới 
lắc lui. Đừng hốt hoảng ; đừng tiếp tục khó 
chịu hay mong muôn. Việc xoay người nây 
rôi cũng bị dừng bặt khi anh ghi lại nơi tâm 
thức hành động nây, và tiếp tục để ý nó cho 
tới khi nó ngừng hắn. Nếu sự lắc lư tiếp tục 
cho dù anh đã ghi nhận lại rõ ràng, hãy dựa 
lưng vào tường, vào một cây cột, hoặc năm 
xuống nghỉ một chút. Sau đó thì tiếp tục với 
sự suy ngẫm. Tiếp tục theo quá trình mà anh 
đã ghi nhận, lắc lư hoặc run rây. Khi sự suy 
ngầm phát triển thì anh có lẽ sẽ có cảm giác 
run sợ hoặc lạnh lẽo ở sông lưng hoặc toàn 
thân. Đây là một triệu chứng thích thú, hăng 
hái mãnh liệt của cảm giác. Nó xảy ra một 
cách tự nhiên trong tiến trình của việc suy 
ngầm đúng đăn. Khi tâm thức của anh được 
ø1ữỮ nơi chính niệm, anh có thể sẽ giật mình 
bởi vì một tiếng động rất nhỏ. Việc nây xảy 
ra khi anh bị ảnh hưởng của ân tượng giác 


3y, 


quan quá mạnh mẽ, và bởi vì anh đang trong 
trạng thái chú tâm tôi đa. 


Nếu anh khát nước trong lúc đang thiền, hãy 
chi nhận cảm giác khát nước. Khi anh có ý 
định đứng dậy, hãy ghi nhớ ý định ây. Luôn 
luôn ghi lại nơi tâm thức hành động của việc 
đứng lên, hãy ghi nhớ đứng lên. Khi anh 
nhìn thắng để tiễn bước, hãy ghi nhận cái 
thây, cái nhìn của anh. Nếu có ý định đi 
thăng tới trước, ghi nhớ ý định ây. Khi anh 
bắt đầu bước tới, hãy ghi nhớ lây bước đi 
đó, hoặc bước trải, bước phải. Rất quan 
trọng khi anh luôn chú tâm đến mỗi giây 
phút của bước đi, từ đầu đến cuôi. Hãy ghi 
nhận quá trình của việc đi lại hoặc khi anh 
thiên hành. Hãy cô gắng ghi nhận lại nơi 
tâm thức mỗi bước đi trong hai phần sau đây 
: øiở chân lên, để chân xuông, giở chân lên, 
để chân xuống. Khi anh đã thực tập một thời 
gian đải trong tư thế đi đứng nây, sau đó hãy 
ehi nhận mỗi bước qua ba phân sau ; giơ 


28 


chân lên, đây xuông, đê xuông ; hoặc g1ơ 
chân lên, bước chân tới trước, đê chân 
xuông. 


Khi anh nhìn thấy ống nước, hay vòi nước 
nơi anh định giải khát, hãy ghi nhận lại cái 
thầy, cái nhìn của anh. 


Khi anh ngừng đi, hãy ngừng lại. 

Khi anh vươn vaI, hãy vươn vaiI. 

Khi anh đụng đến cái tách, hãy chạm vào 
tách. 

Khi anh cầm cái tách, hãy giữ lây nó. 
Khi anh hứng tách vào vòi nước, hãy để 
nước thâm tách. 

Khi anh đưa tách lên môi, hãy ghi nhận đang 
đưa tách lên. 

Khi tách nước đụng vào đôi môi, hãy ghi 
nhận lấy sự va chạm nây. 

Khi anh nuốt nước, hãy nuốt nước. 

Khi để lại tách, hãy ghi nhận hành động 
nây. 


29 


Khi rút tay về, hãy ghi nhận việc rút tay về. 
Nếu anh bỏ tay xuống, hãy ghi nhận bỏ tay 
xuống. 

khi tay đụng bên thân hình, hãy ghi nhận 
điều nây. 

Nếu anh có ý định xoay lưng, hãy ghi nhớ. 
Nếu anh xoay lưng rôi, thì hãy cứ xoay 
lưng. 

Khi anh tiến bước, thì hãy ghi nhớ cứ tiễn 
bước. 

Khi đến nơi mà anh muốn ngừng lại, thì hãy 
eh¡ nhận ý định nây. 

khi anh ngừng, thì hãy ghi nhớ là anh ngừng 
lại ở đây. 

Nếu anh phải đứng một lúc lâu, thì anh nên 
kiên trì thực tập sự chú tâm về việc nhô lên 
XẹP xuống của bụng. Nêu anh có ý định ngồi 
xuông, thì hãy ghi nhớ ý định â ây. Khi anh đi 
đến chỗ ngôi, hãy đi vả ghi nhớ. Khi đến nơi 
anh phải đến, anh sẽ ngôi. Khi anh quay 
lưng ngôi, thì cứ quay lưng. Trong khi ngôi, 


30 


thì hãy ghi nhớ tư thê ngôi của anh. Ngôi 
xuông một cách từ tốn, luôn ghi nhớ sự 
chuyên động của thân thể. Anh có thê nhận 
thây mỗi chuyền động của tay và chân trong 
tư thế ngôi. Kế đó, hãy quay lại việc quan 
sát sự chuyên động của bụng. 


Nếu anh có ý định năm xuống, hãy ghi nhớ 
ý định nây. Sau đó, tiếp tục suy ngâm về 
mỗi chuyển động của tư thê năm : ĐØIỞ tay 
chân, vươn vai, đặt lưng xuống giường, năm 
yên. Hãy dùng đôi tượng của mỗi chuyên 
động để suy ngẫm, như đưa tay, chân và 
thân vào tư thế năm. Làm những hành động 
nây một cách từ tốn. Sau đó, tiếp tục ghi 
nhận sự trôi lên xẹp xuông của bụng. Nếu có 
bất cứ cảm giác nào như đau đớn, mệt mỏi, 
ngứa ngáy, hãy ghi nhận mỗi cảm giác nây. 
Ghi lại tất cả những cảm giác, ý nghĩ, ÿ 
kiến, sự quan tâm, sự suy nghĩ; tật cả 
chuyên động của tay, chân, và thân thê. Nếu 
không có øì đặc biệt để ghi nhớ, hãy quay về 


3l 


với sự chuyển động của bụng. Khi buôn 
ngủ, hãy ghi nhận việc nây. Sau khi đã thực 
tập đây đủ anh có thể khắc phục được sự 
buôn ngủ và anh có thể sẽ cảm thấy khoẻ 
khoắn hơn sau thực tập. Hãy tập luyện sự 
suy ngầm thông thường đối với những đối 
tượng căn bản. Khi anh không thể khắc phục 
được cảm giác buôn ngủ, anh cần phải tiếp 
tục quán tưởng về sự buôn ngủ cho đến khi 
anh rơi vào giâc ngủ. 


Trạng thái ngủ là sự tiếp tục của tiêm thức. 
Nó tương tự như trạng thái đầu tiên của ý 
thức tái sinh, và là trạng thái cuối cùng của ý 
thức ngay khi chết. Trạng thái ý thức nây rất 
yếu và như vậy không có khả năng để ghi 
nhận rõ ràng một đôi tượng. Khi anh thức 
dậy, ý thức tiếp tục xuất hiện bình thường 
giữa những khoảnh khắc nhìn thấy, nghe, 
nêm, ngửi, xúc chạm và suy nghĩ. Bởi vì 
những việc nây xảy trong khoảnh khắc nên 
thường chúng không rõ ràng và như vậy đã 


Ki 


không được ghi nhận lại. Tiêm thức lại tiếp 
tục trong trạng thái ngủ -- yếu tô quan trọng 
là khi anh thức dậy ; trong trạng thái thức 
dậy những ý nghĩ và những đôi tượng của 
giác quan trở nên rõ rệt hơn. 


Thiền minh sát cân được thực hiện ngay khi 
anh thức dậy. Vì anh là người sơ cơ, cho nên 
anh khó thực hiện việc suy ngẫm ngay từ 
phút đâu tiên khi thức dậy. Nhưng khi anh 
nhớ, anh nên bắt đầu quan sát kỹ. Thí dụ, 
nếu anh thức dậy và đang suy nghĩ vỆ VIỆC 
gi đó, anh nên chú tâm vê yêu tô nây và bắt 
đầu chi nhận nó lại nơi tâm thức. Kê đó tiếp 
tục sự chú tâm vào bụng khi trôi lên Xẹp 
xuống. Khi rời khỏi giường, cần chú tâm 
vào mọi chi tiết hoạt động của thân thê. Mỗi 
một chuyên động của tay, chân và mông cần 
được thực hành với chính niệm. Anh đang 
nghĩ về giờ giấc của ngày hôm nay khi anh 
thức dậy ? Nếu đúng như vậy, thì anh hãy 
shi nhớ điều nây. Anh có ý định rời khỏi 


SE 


giường ? Nêu đúng vậy, thì hãy ghi nhớ ý 
định nây. Nếu anh sửa soạn tư thê để đứng 
lên, hãy sửa soạn. Và anh từ từ đứng dậy. 
Nếu như anh muốn ngôi thêm một thời gian, 
thì hãy quay về quan sát sự chuyên động của 
bụng. 


Hãy rửa mặt hoặc tắm một cách tỉnh thức, 
trong chính niệm của mỗi sự chuyền động ; 
thí dụ, nhìn, thấy, vươn vai, cầm, nắm, cảm 
thây lạnh, chà xát. Những hành động như 
mặc quân áo, làm giường, mở và đóng cửa 
lớn, cửa số, câm vật nây, vật kia, luôn ghi 
nhớ mọi chi tiết của những hành động nây 
một cách liên tục. 


Anh cũng cân phải suy ngâm về mọi chi tiệt 
trong việc ăn uông : 


khi anh nhìn thức ăn, nhìn, và ghi nhận cái 
thây nây. 

khi anh sắp xêp thức ăn vào dĩa, hãy săp 
XÊp. 


34 


Nếu anh đưa thức ăn lên miệng, thi cứ đưa 
lên. 

Nếu anh cúi xuống, thì cứ cúi xuống. 

Khi thức ăn chạm đến miệng, hãy để nó 
chạm vào. 

Khi để thức ăn vào miệng, hãy ghi nhận việc 
nây. 

Khi ngậm miệng lại, thi hãy ngậm miệng. 
Khi rút tay vê, thi ghi nhận rút tay vê. 

Nêu tay đụng cái dĩa, thi hãy để nó đụng. 
Khi ngôi thăng lại, thì ghi nhớ việc nây. 

khi nhai thì cứ nhai. 

Nếu anh có chính niệm về hương vị, hãy ghi 
nhận điều nây. 

Khi nuốt thức ăn, thì cứ nuốt thức ăn. 

Trong khi nuốt thức ăn, nếu thức ăn chạm 
vào cô họng, hãy ghi nhớ. 

Hãy suy ngâm theo cách nây mỗi lần anh ăn 
cho đên khi xong bữa. Trong buôi đầu thực 
tập, có thê anh sẽ quên vài điều. Không quan 
trọng đâu. Đừng nản lòng. Nếu anh thực tập 


35 


miên mật thì dân dà anh sẽ ít quên hơn. Khi 
sự thực tập của anh tới mức cao anh sẽ có 
khả năng nhận thây nhiêu chi tiết hơn những 
øì đã kế ở trên. 


Tiên bộ về sự suy ngầm 


Sau khi thực tập trong vòng một ngày, một 
đêm anh có thể nhận thây thiên tập của anh 
đã tiến bộ rất nhiều. Anh có khả năng kéo 
dài bài thực tập căn bản về việc quan sát 
những chuyền động của bụng. Lúc nây, anh 
nhận thây, thông thường hay có một khoảng 
trông giữa những chuyên động trôi lên vả 
Xẹp xuông. Nếu anh đang ngôi, hãy điển vào 
khoảng trồng nây một ghi chú vê kiểu ngôi : 

trôi lên - rào chăn - ngôi. Khi anh ghi chú về 
kiêu ngôi, hãy nhớ giữ thăng lưng. Khi anh 
năm xuông, hãy tiếp tục với chính niệm như 
Sau : trôi lên, xẹp xuống, năm. Nếu anh thây 
việc nây dễ dàng, hãy tiếp tục ghi chú mọi 


3ó 


việc trong ba phân. Nếu anh nhận thấy CÓ SỰ 
tạm ngưng xuất hiện vào phần cuỗi của 
chuyên động trôi lên cũng như xẹp xuông, 
thí dụ khi anh cảm thấy không còn dễ dàng 
để ghi nhớ ba hoặc bốn đôi tượng trong một 
lần. Hãy tiếp tục cách nây : trôi lên, ngôi, 
Xẹp Xuông, ngôi. Hoặc khi năm : trôi lên, 
năm, Xẹp Xxuông, năm. Sau đó, hãy quay lại 
tiên trình đầu tiên của việc ghi chủ, chỉ ghi 
chú ra hai phân ; trôi lên và xẹp xuống. 


Trong thực tập hàng ngày, khi suy ngầm về 
những chuyền động của thân thể, anh không 
cần phải để ý đến những đối tượng của cái 
thây và cái nghe. Quan trọng là anh có thể 
g1iữ sự chú tâm vào những chuyên động lên 
xuông của bụng, với mục đích nhận diện rõ 
VỀ Cải thấy cùng đối tượng của nó. Tuy vậy, 
anh có thê có ý định chỉ chăm chú vào một 
đối tượng ; đồng thời cũng nên ghi nhận nơi 
tâm thức, hai hoặc ba lần, sự nhìn thây. Kê 


Ki) 


đó, quay về quan sát những chuyển động 
của bụng. 


Thí dụ có vài người chợt xuất hiện trong tâm 
nhìn của anh. Hãy ghi nhận về cái thấy Tây, 
hai hoặc ba lân, và rồi đưa sự chú tâm về với 
những chuyển động lên xuống của bụng. 
Nếu như anh nghe có tiếng nói thì sao ? Anh 
có lắng nghe tiếng nói ây ? Nêu có, hãy ghi 
chú về cái nghe nây, sau khi nghe xong, hãy 
quay về VỚI SỰ chuyền động lên xuống. 
Nhưng nếu anh nghe những tiếng động lớn, 
giông như tiêng chó sủa, nói năng, la lỗi lớn 
tiếng. Nêu vậy, hãy tức khắc øhi chú hai 
hoặc ba lần, việc nghe thấy nây, rồi quay lại 
với sự thực tập căn bản (chuyển động của 
bụng). Nếu anh quên ghi chú và bỏ qua 
những tiếng động đặc biệt nầy khi chúng 
xuất hiện, anh có thể rơi vào việc suy nghĩ 
vệ những tiếng động nây, mà không hay 
răng anh phải tiếp tục quan sát miễn mật 
những chuyền động lên xuống của bụng, có 


38 


thể ngay lúc nây sự việc rất rõ ràng và dễ 
nhận thấy. Ngay khi chính niệm bị yêu đi, 
thi những cảm xúc mạnh mẽ của tâm thức ô 
nhiễm sẽ có dịp sinh sôi và nảy nở. Nêu như 
những suy nghĩ như vậy xuất hiện, hãy ghi 
nhớ về suy nghĩ nây, hai hoặc ba lân, rôi 
quay về chú tâm ở sự chuyển động lên 
xuông của bụng. Nếu như anh quên ghi chú 
những chuyên động của thân, chân hoặc tay, 
vậy thì hãy ghi chú răng anh đã quên, và rồi 
quay về với sự chuyên động của bụng. Lúc 
nây, anh có thể cảm nhận hơi thở chậm dân 
hoặc những chuyển động lên xuống rất khó 
nhận diện. Khi việc nây xảy ra, và nếu như 
anh đang ngôi, chỉ cần đưa sự chú tâm về tư 
thê ngồi, sự xúc chạm ; hoặc nêu như anh 
đang năm, ghi chú về tư thê nắm và sự xúc 
chạm. Khi đang suy ngẫm về sự xúc chạm, 
tâm thức của anh không nên dừng lại ở phân 
nào của thần, mà phải đề sự chú tâm lần lượt 
hiện diện ở những phân khác nhau của thân. 


39 


Có tât cả bảy phân vê xúc chạm và Ít nhât có 
sáu hoặc bảy phần cần được suy ngâm. 4 


Thực tập căn bản IV 


Cho tới thời điểm nây, anh đã kiên trì thực 
tập một thời gian rôi. Anh bắt đầu cảm thấy 
lười biếng và nghĩ răng anh đã không tiễn 
triển chút nảo. Đừng nên chán nản. Chỉ cần 
shi nhớ sự lười biếng. Trước khi anh có đủ 
nghị lực về sự chú tâm, và có sự hiểu biết 
sáng suốt, anh có thể nghi ngờ về sự chính 
xác hoặc hữu dụng của phương thức nây. 
Trong trường hợp nây, hãy quay về sự suy 
ngâm của ý nghĩ, nghi ngờ. Ảnh mong mỏi 
hoặc ước mong những kết quả tốt ? Nếu 
đúng vậy, hãy ghi nhớ ÿ nghĩ vê sự việc nây 
trong lúc thiền, ghi nhớ, mong mỏi hoặc 
ước muốn. 


40 


Cho đến lúc nây, anh có thử nhớ lại cách 
thức đã sử dụng trong lúc thực tập hay 
không ? Có ? Như vậy anh hãy suy ngâm về 
những øì đã được ghi nhớ. Có những lúc nào 
anh xem xét đối tượng của thiền định để 
định nghĩa việc ấy từ thân hay tâm ? Nếu 
vậy, hãy chú ý vào sự quán xét. Anh có hồi 
hận là không có tiễn triển nào về thực tập 
của anh ? Nếu vậy, hãy chú ý về cảm giác 
hối hận. Ngược lại, anh có cảm thấy sung 
sướng khi thực tập của anh. tiên triển ? Nếu 
đúng vậy, hãy suy ngầm về cảm giác sung 
sướng ây. Đây là cách anh ghi nhớ băng tâm 
thức vê môi vật hoặc mỗi ý nghĩ, môi hành 
động khi nó xảy ra, và nêu không có những 
ý tưởng xen kẽ hay nhận xét nào để ghi nhớ, 
anh hãy chú tâm vào chuyền động lên xuống 
của bụng. Trong khoá thực tập thiên gay go, 
thời gian thực tập bắt đầu ngay từ lúc anh 
thức dậy cho đến phút cuối cùng trước khi 
anh ngủ. Không thê thư giãn được. Đến lúc 


41 


anh tiễn triển đến một giai đoạn anh sẽ 
không còn buôn ngủ khi ngôi thiền trong 
một thời gian lâu. Ngược lại, anh có khả 
năng ngôi thiên liên tục cả ngày. 


Tóm Lược 


Trong phân dàn bài ngăn gọn đã nhắn mạnh 
răng anh có thê quan sát và Suy ngâm về mỗi 
việc xảy ra nơi ý thức, dù tốt hoặc xấu ; mỗi 
một chuyên động của cơ thể, lớn hay n : 
mỗi cảm xúc (về thân hay tâm), hài lòng hay 
bất mãn ; v...v... Nếu, trong lúc thực tập, 
đôi lúc chăng có gì đặc biệt để suy ngẫm, 
ehi nhớ, hãy hoàn toàn chú tâm vào chuyền 
động của bụng. Khi anh phải chú tâm về bất 
cứ hành động cần thiết nào, như đi, trong 
chính niệm, mỗi bước cần được ghi nhớ 
ngăn gọn là đi, đi hoặc trái, phải. Nhưng nêu 
khi anh đang tập thể dục, thì suy ngầm về 
mỗi bước trong ba phân ; lên, trước, xuống. 
Thiên sinh nào hết lòng thực tập ngày đêm, 


42 


sẽ đạt đến giai đoạn đầu trong bốn giai đoạn 
về sự hiểu biết sâu sắc (sự hiểu biết xuất 
hiện và rồi biến mất)5 và sẽ tiếp tục tiến 
triển ở những giai đoạn cao hơn của thiên 
định (vIpassana-bhavana). 


Chú thích 

[ The eight Uposatha precepts are: 
abstention from 1) killing, 2) stealing, 3) all 
sexual activity, 4) lying, 5) IntoxIcants, 6) 
taking food after twelve noon, 7) dancInø, 
singing, musIc, shows (attendance and 
performance), the use of perfumes, 
Ornamehns, efc., and 8) using luxurIous beds. 


2 There are four noble Individuals (ariya- 
puggala). They are those who have obtained 
a sfate Of sanctIty: 

a) The stream-wInner (sofäpanna) 1s one 
who has become free from the first three of 
the ten fetters which bind him to the 
sensuous sphere, namely: personality belIef, 


43 


scepfical doubt, and attachment to mere rItes 
and rituals. 

b) The Once-returner (sakadagamn) has 
weakened the fourth and fifth of the ten 
fefters - sensuous craving and 1Ìl-wIll. 

c) The Non-returner (anagamI) becomes 
fully free from the above-menfioned five 
lower fetters and 1s no longer reborn 1n the 
sensuous sphere before reaching nibbana. 
d) Throuph the path of Holiness (Arahatta) 
one further becomes free of the last Íive 
[etters: craving for fIne material exIstence 
(in celestial worlds), craving for Immaterial 
(purely mental) exIstence, conceIf, 
restlessness, and 1ønorance. 


3 The thirty-two parts of the body as used 1n 
body contemplation are: haed-haIr, body- 
haIr, naIls, teeth, skIn; naIls, teeth, skIn, 
f[lesh, sinews; bones, marrow; kidney, heart, 
liver, diaphragm, spleen; lunøs, 1ntensifIes, 
mesentery, stomach, excrement, bile, 


44 


phleem, pus, blood, sweat, lymph, tears, 
serum, saliva, nasal mucus, synovial fluid, 
urine, and brain. 


4 Some of these poIints where the touch 
sensations may be observed are: where thiph 
and knee touch, or where the hands are 
placed together, or fInger to finger, thumb to 
thumb, closing of the eyelids, tongue 1nside 
the mouth, lips touching when the mouth 1s 
closed. 


5 “Faruna-udayabbaya-ñana — Ôn the 
degrees of Insieht knowledøge see “The 
Progress of Insieght by the Venerable 
MahasI Sayadaw (Published by The Forest 
Heritage, Kandy, SrI Lanka) 


